TET 
Thích Chân Tuệ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Thích Chân Tuệ 


TẾT 
Thời gian qua mau, năm ta sắp hết, tết ta sắp đến. Mọi 
người chúng ta, nhất là những người, đang sống tha hương, 
thảy đều nôn nao, xôn xao chuẩn bị, ăn tết nguyên đán, đón 
xuân năm mới, dù là mùa xuân, trong tiết giá lạnh, ở nơi xứ 
người, lại càng thắm thía, nhớ tết quê hương, biết là bao 
nhiêu! 

Ngày tết nguyên đán, phong tục tập quán, quen thuộc từ 
xưa, ở trong đó có, thói quen ăn chay, trong ngày đầu năm, 
mùng một tết ta, hay ba ngày tết, cầu phước trọn năm, dù 
là Phật tử, hay không Phật tử. 

Trước đây không biết, kinh sách nào ghi, điều này hay 
không, người ta giải thích: ngày tết vui chơi, nơi nơi mở hội, 
có nhiều thức ăn, hấp dẫn đặc biệt, dĩ nhiên đó là, các thức 
ăn mặn, thường ngày vẫn dùng, người nào "nhịn" được, lại 
chịu ăn chay, ngày một ngày hai, phải có phước báu, đặc 
biệt không sai. 

Tuy nhiên nhiều người, không quen ăn chay, nhưng cũng 
phát tâm, trong ngày mùng một, nhưng ráng thức khuya, 
ngồi chờ đồng hồ, điểm sang mùng hai, bay ra ngã mặn! 

Việc ăn việc uống, trong cuộc sống này, chính là vấn đề, 
lưu tâm hàng đầu. Nếu như con người, không cần ăn uống, 
chắc là trên đời, không chuyện tranh cãi, đấu tranh dành 
giựt, không có chiến tranh, thế giới thanh bình, cuộc sống 
nhân loại, vui tươi hạnh phúc. 


Nhân dịp ăn tết, chúng ta thử bàn, qua việc ăn chay, hay 
là ăn mặn, để hiểu cho rõ, chủ trương đạo Phật, trong vấn 
đề này, ngõ hầu đem lại, lợi ích thiết thực, ngay trong đời 
sống. 

Trong phạm vi đạo Phật, việc ăn chay hay ăn mặn thường 
gây thắc mắc, tranh luận đúng sai, nên hay không nên, cho 
khá nhiều người. 

Ăn mặn là từ ngữ chỉ việc ăn uống thông thường, bình 
thường, thường nhựt của bất cứ người nào trên thế gian, 
không quan hệ với bất cứ sắc tộc, văn hóa, phong tục, tập 
quán, hay tín ngưỡng nào. Nói một cách khác: Ăn mặn có 
nghĩa là ăn tất cả các loại thực phẩm có thể ăn được, trên 
trái đất này, bao gồm thịt động vật, trứng, sữa, và các loại 
thực vật, rau cải trái cây. 

Ăn chay là từ ngữ có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo địa 
phương, phong tục, tập quán, hay tín ngưỡng. Có nơi, ăn 
chay có nghĩa là: không ăn thịt heo, hay cữ thịt bò. Có nơi, 
ăn chay có nghĩa là: không ăn các loại thịt động vật sống 
trên mặt đất, nhưng có thể ăn các loại thịt sinh vật sống ở 
dưới nước. 

Theo đạo Phật, nói một cách đơn giản, ăn chay có nghĩa 
là: ăn tất cả các thức ăn, thực phẩm không có liên quan đến 
mạng sống của chúng sinh. Nhiều người hiểu lầm chữ ăn 
chay là ăn trai. Ăn trai là bửa ăn theo giờ giấc. Thí dụ: ngọ 
trai là bửa ăn theo giờ ngọ, trai đường là nơi dùng các bửa 
ăn theo giờ giấc qui định, không ăn phi thời. 

Nói chung, ăn chay có hai lý do chính: Một là, vì lý do 
phong tục, tập quán, hay tín ngưỡng; hai là, vì lý do sức 


khỏe. 

Theo các nhà dinh dưỡng học, muốn có một cuộc sống 
đầy đủ sức khỏe, muốn có đủ năng lực hoạt động trong cuộc 
đời, chúng ta phải lưu tâm đến việc ăn uống điều độ, và đầy 
đủ chất dinh dưỡng. 

Sách có câu: 
"Tinh thần minh mẩn trong thân thể tráng kiện". 

Chúng ta thường được chỉ dẫn, nên theo một chế độ ăn 
uống thích hợp, với bao nhiêu phân lượng chất đạm, chất 
xơ, chất bột, chất béo, chất ngọt, chất khoáng, chất vôi, 
chất sắt, chất nước, và các loại sinh tố, trong một ngày, để 
cơ thể có đủ năng lượng hoạt động, một cách tốt đẹp, và 
sống lâu trăm tuổi, một cách khỏe mạnh. 

Theo các báo cáo khoa học, rau cải, ngũ cốc, hoa quả, 
thực vật, cũng day đủ chất dinh dưỡng cho sức khỏe, cho 
nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, trong đời sống của con người. 
Các người ăn chay vẫn sống khỏe sống thọ, không khác 
những người ăn mặn. Trong số các thú vật, như con voi, con 
tê giác, con trâu, con bò, con ngựa, là những con thú ăn 
thực vật, thảo mộc, nhưng rất khỏe mạnh, không khác các 
loài thú ăn thịt, như sư tử, cọp, gấu, beo. 

Ăn chay có ích lợi cho sức khỏe, như dễ tiêu hóa hơn, ít 
gây bệnh tật hơn. Trên thế giới ngày nay, tây phương cũng 
như đông phương, số người ăn chay vì lý do sức khỏe, theo 
khuyến khích của giới y sĩ, ngày càng nhiều hơn, và số người 
ăn chay vì lý do tín ngưỡng, cũng gia tăng nhiều hơn. 

Những người ăn chay, vì lý do sức khỏe, cũng như lý do 
tâm linh, thường hiền lành hơn, ít náo động hơn, tâm tánh 


dễ dãi hơn, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, như bao nhiêu 
người khác. 

Những người chung quanh thường cảm thấy an tâm hơn, 
khi sống gần gũi người ăn chay hiền lành. Những con thú 
chỉ ăn thực vật thảo mộc, không bao giờ sát hại các sinh vật 
khác, không gây sợ hãi cho các loài vật sống gần bên. 

Ăn chay thuộc phần tu tướng, bên ngoài. Nếu những 
người phát tâm ăn chay, vì lòng từ bi, không cứ phải là người 
theo đạo Phật, thường cảm thấy an vui lợi lạc, và nhẹ nhàng 
hơn, dễ cảm thông với các loài sinh vật khác, và yêu mến 
thiên nhiên hơn, cảm nhận được vũ trụ vạn vật đều đồng 
nhứt thể. Đó là phần tu tâm, bên trong. Tu theo dao Phat 
cần hội đủ hai phần: tu tướng và tu tâm. 

Tại sao chúng ta nên ăn chay? Người tu theo đạo 
Phật có nhất định ăn chay hay không? 

Như trên chúng ta đã biết, ngoài những ích lợi về phương 
diện sức khỏe thể chất, ăn chay trong đạo Phật còn có 
những ích lợi về phương diện tâm linh, mục đích cốt yếu là: 

"Tránh nghiệp sát sinh 

và trưởng dưỡng tâm 

từ bi". 

Người tự nguyện phát tâm ăn chay vì tâm từ bi vô lượng, 
coi muôn loài như bản thân mình, không thích giết hại một 
sinh vật nào, không muốn nhìn thấy một sinh vật nào đau 
khổ, để thỏa mãn dục vọng của con người. Ăn chay còn tạo 
phước, vì nhờ đó giúp cho các sinh vật thoát khỏi cảnh cá 
chậu chim lồng, sống bị giam cầm khốn khổ, đầy đọa trong 
địa ngục trần gian, chờ ngày giờ chết đớn đau. Lòng từ bi 


của những người ăn chay, biết thương yêu loài người, lan 
rộng đến các loài sinh vật. Họ hiểu biết rằng các loài sinh 
vật đều ham sống sợ chết, đều bình đẳng trước sự đau khổ, 
khi bị sát hại, cũng như loài người, không khác. 

Không phải ăn chay, may ra thành Phật! Hoặc là ăn chay, 
với tâm mong cầu: được sống khỏe hơn, tuổi thọ lâu hơn, 
được lên thiên đàng, hưởng phước đời đời, mời về cực lạc, 
đạt được ước mo! Tại sao như vậy? Bởi vì nên biết: con trâu 
con bò, con lừa con ngựa, chỉ vì nghiệp báo, cũng là ăn 
chay, chỉ biết ăn cỏ, không ăn thịt được, thế nhưng đời sống, 
khốn khổ khốn nạn, biết là bao nhiêu! 

Càng không phải là: cố gắng ăn chay, tính hay khoe 
khoang, khắp cả xóm làng, mang lòng kiêu ngạo, tạo bao 
khẩu nghiệp, rủa xả dè bỉu, phỉ báng tàn mạt, những người 
chưa biết, tại sao ăn chay, hoặc là những người, chưa thể ăn 
chay, bởi nhiều lý do. 

Cũng không phải là: ăn chay cau danh, muốn được moi 
người, tán thưởng khen ngợi. Người ăn chay trường, khinh 
người chay kỳ, người ăn chay kỳ, khi người không chay. 

Tâm của những người như vậy chưa thanh tịnh, còn quá 
loạn động, lăng xăng lộn x6n, còn thích hơn thua, mua danh 
kiếm tiếng, khiến người không ưa, ngay trong đồng đạo, 
đồng môn đồng bào, cả với đồng loại, thử hỏi làm sao, có 
thể gặp Phật, có thể thành Phật? 

Con người đến với đạo Phật vì Chánh pháp vi diệu thậm 
thâm là người có trí tuệ. Chánh pháp có thể giúp đỡ con 
người giác ngộ, thoát ly sanh tử luân hồi, thanh tịnh hóa tam 
trí, thân an tâm lạc, đạt được cuộc sống an lạc và hạnh phúc 


hiện đời, chứ không phải đạo Phật đơn thuần chỉ là đạo ăn 
chay. 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: "Muốn 
hoc dao Vô Thượng Bồ Đề, chẳng nên khinh dể hàng sơ học. 
Có kẻ dưới bực thấp mà thường phát sinh trí tuệ rất cao, 
cũng có người trên bực cao mà thường chôn lấp lý trí của 
mình. Nếu khinh dể người, ắt có tội vô lượng vô biên". 

Trên thế gian này, không ai hơn ai cả! Tất cả mọi người với 
chư Phật bình đẳng, không khác, con người chỉ khác ở chỗ 
mê ngộ không đồng, nghiệp báo khác nhau, cho nên hình 
tướng bên ngoài của con người khác nhau. 

Đây chính là ý nghĩa của lời Đức Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm: "Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh". Nghia 
là: Tat cả chúng sanh đều có Phật Tánh, còn gọi là tanh 
giác. 

Kinh sách thường dạy: Phật và chúng sanh tánh thường 
rỗng lặng, chính là nghĩa như vậy. 

Người nào có tâm cố chấp, bất cứ thứ gì xảy đến, đều gây 
phiền não khổ đau. Khi nào họ thức tỉnh, xả bỏ tâm cố 
chấp, tức nhiên được giác ngộ, giải thoát khỏi những phiền 
não khổ đau, sống được trong cảnh giới an lạc và hạnh 
phúc, mặc dù cảnh đời vẫn tiếp tục còn nhiều bất trắc, sóng 
gió, và thăng trầm. 

Có người ăn chay, thường hay đối xử, với người chung 
quanh, gần như vợ chồng, ông bà cha mẹ, anh em con cháu, 
xa hơn một chút, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp đồng 
môn, nói chung đồng loại, nhân loại loài người, một câu lỡ 
lời, thì họ nhứt định, không chịu bỏ qua, thứ tha lỗi người. Họ 


rất sẵn sàng, thưa gửi kiện tụng, vu khống cáo gian, đặt 
điều thêm bớt, bới bèo ra bọ, vạch lá tìm sâu, làm cho người 
khác, te tua tơi tả, tan tành hoa lá, khốn khổ khốn nạn, họ 
mới thỏa man, hả dạ hài lòng, mới thiệt vừa ý! Một câu của 
họ, đủ khiến cho người, chóng mặt nhức đầu, xức dầu cù là, 
hoặc là cạo gió, ngất xỉu hụt hơi, có người hết thở, mở 
miệng chẳng ra, còn tệ hại hơn, bị đuổi sở làm! 

Họ rất sẵn sàng, loại bỏ đồng môn, khai trừ đồng đạo, ám 
hại đồng bào, cào nhà đồng nghiệp, chỉ vì đồng tiền, liền 
bên núm ruột! 

Thực vậy, vì con người không có tâm từ bi thực sự, trong 
đạo cũng như ngoài đời, miệng thì nói tiếng nam mô, trong 
lòng chứa cả một bồ dao găm, con người còn ám hại con 
người, con người còn ganh ty đố ky con người, con người còn 
muốn thấy người khác đọa địa ngục, vì không cùng tôn giáo, 
không cùng môn phái, không cùng pháp tu, không đồng 
quan điểm, vấn đề nào đó, thử hỏi làm sao, có thể ban vui, 
cứu khổ muôn loài! 

Thói thường trên đời, trong đạo không khác, kẻ mạnh hiếp 
yếu, người có thế lực, chèn người cô thế, kẻ giàu tiền của, 
đàn áp các người, nghèo khó khốn cùng, cá lớn nuốt bé, lấy 
thịt đè người, cười người sơ cơ, nằm mơ cực lạc, xuyên tạc 
người hiền, làm tiền đồng đạo, người vào tu trước, không 
rước người sau, thử hỏi làm sao, ở thế gian này, trong đạo 
ngoài đời, có được hòa bình, an vui lợi lạc! 

Trong đạo Phật, nói chung, có hai hệ phái: hệ phái nguyên 
thủy và hệ phái phát triển. Hệ phái nguyên thủy, còn gọi là 
nam tông, chủ trương giữ y nguyên truyền thống Phật giáo, 


từ thời nguyên thủy, cho nên quý sư là các vị khất sĩ, mang 
bình bát đi khất thực, thiên hạ bố thí cúng dường vật thực 
gì, các ngài dùng như vậy, không chọn lựa. 

Các ngài vẫn khỏe mạnh, tinh tấn tu hành, và dat dao 
chứng đạo. Đó là hệ phái truyền từ miền nam nước Ấn Độ, 
sang Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Ai Lao, Cao Miên. Phật 
giáo ở các quốc gia này đều là quốc giáo. 

Hệ phái phát triển, còn gọi là bắc tông, truyền từ miền bắc 
nước Ấn Độ, sang Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên 
và Nhựt Bổn. 

Khi Phật giáo du nhập vào các quốc gia này, tùy thuận văn 
hóa sở tại, nên dễ dàng hội nhập một cách hòa bình, và 
phát triển một cách nhanh chóng trong lòng các dân tộc đó, 
biến thành Phật giáo địa phương, đem lại an lạc và hạnh 
phúc cho người dân bản xứ. 

Chẳng hạn như: Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, 
Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Nhựt 
Bổn, đều có những nét đặc thù, riêng của từng nơi. Ở các 
quốc gia này, chỉ trừ Việt Nam có cả hai hệ phái cùng du 
nhập vào, chư Tăng Ni không đi khất thực, trụ xứ tại một tu 
viện, hay một ngôi chùa, tự lo việc ăn uống. Cho nên các 
ngài ăn chay, chỉ nhận cúng dường và dùng các thức ăn, 
không có liên quan đến mạng sống của các sinh vật. Các 
ngài vẫn khỏe mạnh, tinh tấn tu hành, và đạt đạo chứng 
đạo. 

Điều đó chứng tỏ rằng, vấn đề ăn uống nói chung, ăn chay 
hay ăn mặn nói riêng, không phải thực sự là vấn đề tối quan 
trọng trong đạo Phat, cũng không phải là vấn dé trực tiếp 


liên quan đến sự tinh tấn tu hành, và đạt đạo chứng đạo. 
Điều quan trọng trong đạo Phật chính là: Tâm trí có dính 
mắc hay không dính mắc cảnh trần. Nếu tâm không dính 
mắc, chính là tâm thanh tịnh vậy. 

Chư Tổ có dạy: "Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền". Nghĩa 
là: Con người sống trên đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, 
thường xuyên tiếp xúc với các hình ảnh, âm thinh, mùi 
hương, mùi vị, xúc chạm và ký ức. Khi con người tiếp xúc 
với các trần cảnh như vậy, dính mắc tức là: khởi tâm niệm 
thương hay ghét, khởi tâm niệm ưa thích hay tức giận, khởi 
tâm niệm khen hay chê, đều gọi là loạn tâm, là vọng tâm. 
Không khởi các tâm niệm phân biệt như vậy, gọi là định 
tâm, hay tâm thiền định. Tức là: Khi đối trước các cảnh trên 
trần đời, người nào không khởi tâm niệm lăng xăng lộn xôn, 
gọi là vô tâm, thì chính người đó sống trong cảnh giới thiền 
định. Đây là cốt tủy, là mục đích cứu kính của đạo Phật vậy. 

Là những người hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia, chư vị Tôn 
Đức Tăng Ni giữ gìn giới luật một cách nghiêm ngặt, tránh 
phạm sát giới, không muốn sát sinh, nên phải ăn chay, tuyệt 
đối không dùng các thức ăn có liên quan đến mạng sống 
của các sinh vật, để trưởng dưỡng tâm từ bi. Tâm từ bi là 
điều kiện hàng đầu của người tiến tu theo đạo Phật. Làm 
tổn hại mạng sống của chúng sinh, làm tổn hại an ninh hạnh 
phúc của người khác, làm tổn hại thanh danh của người 
khác, tức làm tổn hại tâm từ bi của chính mình. 

Trong cuộc sống hằng ngày, người Phật Tử tại gia hay xuất 
gia luôn luôn nhớ thực hành hạnh từ bi, bình đẳng và lợi tha, 
trong mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ. Cổ nhân có nói: 


"Nhứt thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động 
đao binh". Nghĩa là: Nếu tất cả chúng sinh không sát hại lẫn 
nhau, thì lo gì thế giới có chiến tranh. 

Còn đối với hàng Phật Tử tại gia, người nào phát tâm ăn 
chay trường được, thì thực là đáng quý, đáng tran trọng. Đó 
là nhân duyên tốt để tiến tu trên đường đạo, rất đáng 
khuyến khích. Tuy nhiên, đối với những người, không ăn 
chay trường, lý do hoàn cảnh, lý do sức khỏe, cũng đừng cố 
chấp, hấp tấp gây thêm, rắc rối lung tung, ở trong gia đạo, 
có thể ăn chay, vài ngày trong tháng, với mục đích là: nhắc 
nhở chính mình, phải luôn luôn nhớ, những lời Phật dạy, áp 
dụng hằng ngày, tu tâm dưỡng tánh, cũng thực rất tốt. 

Tự nhắc nhở mình: tu là phải hiền, phải có từ bi, đối với tất 
cả, mọi loài chúng sinh, bắt đầu loài người, cho đến loài vật, 
từ người thân cận, đến người phương xa, mới là phải đạo. 

Người nào chưa thể ăn chay được theo nghĩa đen, vì lý do 
sức khỏe, vì lý do hoàn cảnh, hay vì bất cứ lý do nào, có thể 
"ăn chay" bằng cách giữ gìn ba nghiệp (thân khẩu ý) thanh 
tịnh. Nghĩa là: thân không sát sinh, không trộm cướp, không 
tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời dua nịnh, không 
đâm bị thóc thọc bị gạo, không nói lời thô tục độc ác, xuyên 
tạc ngụy biện, xiên xỏ xỏ xiên, tranh cãi liên miên, lợi mình 
hại người, khen mình khinh người, ý không nghĩ cách vu oan 
giá họa, không lập mưu thưa gửi kiện tụng người, để kiếm 
tiền bồi thường, không tham tiền bất chánh bất nhân, không 
tức giận thù oán người, không chứa chấp lòng ganh ty đố ky 
người khác. 


Nói chung, không ăn chay được bằng phương tiện vật 
chất, người Phật Tử tại gia nên cố gắng, giữ gìn thân khẩu ý, 
cho được thanh tịnh, trong bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ 
nơi dau. Đó chính là tu tâm dưỡng tanh vậy. 

Tóm lại, mục đích cứu cánh của đạo Phật, không phải chỉ 
là những buổi lễ cầu an, cầu siêu, cầu đoàn tụ, cầu đủ thứ 
chuyện trên tran đời. Cũng không phải chỉ là những hình 
thức bên ngoài như: đi chùa lễ Phật, hái lộc đầu xuân, lập 
chùa thiệt to, thỉnh pho tượng lớn. Chẳng hiểu nghĩa gì, bởi 
không tìm học, tìm đọc Chánh pháp, dù ở trong chùa, vài ba 
chục năm, tăng thêm chấp ngã, chấp pháp mà thôi. Tất cả 
những sự tướng kể trên, không phải là không cần thiết, 
không phải là không nên làm, không phải là vô bổ vô ích, 
một cách hoàn toàn. Nhưng, như vậy vẫn chưa phải là đủ, 
chưa phải là cứu cánh, chưa phải là cốt tủy của đạo Phật. 
Đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, là vòng rào bên ngoài, khi mới 
đến với đạo Phật. Những người thờ Phật, đi chùa nhiều 
năm, hoặc ở trong chùa, cam tâm dừng lại, hình thức bên 
ngoài, không học hỏi thêm, như vậy thỏa mãn, cho là đủ rồi, 
thiệt là đáng tiếc! 

Mục đích cứu cánh, của chính đạo Phật: giác ngộ giải 
thoát. Con người cần giác ngộ điều gì? Theo giáo lý đạo 
Phật, con người cần giác ngộ: cuộc đời là vô thường, luôn 
luôn biến đổi, tâm tánh là vô thường, nay vầy mai khác, tấm 
thân là giả tạm, nay còn mai mất. Hiểu biết và hành thâm 
luật nhân quả có thể gìn giữ bản tâm thanh tịnh. Bản tâm 
thanh tịnh giúp con người giải thoát khỏi phiền não khổ đau 
và sinh tử luân hồi. 


Cổ nhân có dạy: "Ăn để mà sống chứ không phải sống để 
mà ăn". Do đó nhân dịp, năm hết tết đến, ngoài chuyện ăn 
uống, ăn chay hay mặn, để giữ mạng sống, bồi dưỡng sức 
khỏe, chúng ta còn nhiều, chuyện khác để làm, đó là tu tâm, 
đó là dưỡng tánh, đem lại ích lợi, cho người cho đời, cho 
chính bản thân. 

Kính chúc chư vị, trọn một năm mới: an lạc hạnh phúc, 
giác ngộ giải thoát. * 

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ 
cutranlacdao@yahoo.com 
cosophathoctinhquangcanada.org 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy : Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ 
Nguồn: Tỳ-Khưu Thích Chân Tuệ 
Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 28 tháng 1 năm 2007 


